Trốn Trại Qua Campuchia - Phần 3 
- Nguyễn Ngọc Thạch - 


Trên đuờng đi vc đóng đồn dọc theo đường , thỉnh thoảng đón xe quá giang , nhưng 
tôi ngồi phía trước chung với tài xê và Lơ Xe , nên rất là yên tâm . Trên xe Bác Tài có 
khoe một khẩu súng AK47 đuỢc phát cho mỗi xe , nhưng chưa chắc là Bác Tài đã 
biết sử dụng . Tôi nhớ bữa đó trời mua tầm tả và xe bị hư máy phải dừng lại đê sửa 
chữa , nhưng Bác Tài rất rành nghê chỉ sửa một chút là xong ngay , nhưng phải câu 
một bình xăng phụ ở bên ngoài. Đến chiều thì xe đến hải cảng Kampong Som , xe 
dừng trước cổng trên con đường lộ đá dẫn vào hải cảng . Khi xe vừa đến nơi thì tài xê 
và Lơ Xe đi vô cổng một cách tự nhiên mà không bị hỏi giấy tờ gì hết, nên tôi, Long 
và Nghĩa cũng đi theo vô trong hải cảng một cách dễ dàng . 



Hải cảng này ở xa khu dân cư, có mấy lớp hàng rào kẻm gai bao bọc chung quanh , 
và một trạm kiểm soát tại cổng chính ra vào , với một sô Công An Biên Phòng vc 
canh gác . Đóng trên một ngọn đồi gần đó là một đồn Công An Biên Phòng . Bên 
trong hải cảng là một bến đá , xây bằng đá tảng , để tàu cặp bến . Tôi cố nhìn thật kỹ 
quanh bến tàu đê tìm xem có chiếc tàu nào của nuớc tự do , nhưng tôi chỉ thấy toàn 
cờ đỏ búa liềm , toàn cờ Cộng Sản , thật là thất vọng vô cùng . Gần bến tàu là hai nhà 
kho rất lớn bằng sắt cất theo kiểu tiền chế của Mỹ . Có một đuờng rầy xe lửa , và ở 
phía trong xó góc có vài toa xe lửa bỏ không , không thấy nguời lai vãng , gần đó có 
một phong tên nuớc . Ở phía ngoài cổng bên cạnh con đuờng lộ đá là một cái ao khá 
lớn , mà thỉnh thoảng thấy có Công An đến câu cá . Chiêu tối đó tôi trở ra xe đê ngủ 
qua đêm . 

Sáng sớm hôm sau xe vô đậu truớc nhà kho lớn đê chất hàng lên . Họ chất lên những 
bao bắp hột do nhân đạo quốc tế viện trợ để cứu đói cho dân Kampuchia , nay thực 
phẩm đó đuỢc dùng đê nuôi ăn cho bộ đội vc . Tôi chỉ còn bửa nay để đi lại thong 
thả trong hải cảng này , đến sáng mai khi đoàn xe đi rồi thì tôi không còn chuờng mặt 
ra đây đuỢc nữa , vì bọn Công An thấy sẽ biết ngay . 



Chúng tôi đang lân la trong hải cảng thì bỗng có một chiếc tàu tuần của Công An 
Biên Phòng vc vào cặp bến đê lấy nước ngọt ở cái phong tên nuớc . Khi đó họ có hỏi 
tụi tôi, có muốn mua mấy món đồ lậu như ruựu , thuốc lá , đồng hồ , máy radio 
cassette ... Chúng tôi làm bộ nhận chịu , nhưng hẹn với họ ngày mai sẽ gom tiên cho 
nhiều để mua một lần cho tiện . Họ nghe nói thê tuởng là ữúng mối to . Sau khi lấy 
nuớc xong là họ đi, truớc khi rời bến họ rủ chúng tôi lên tàu . Long nhanh chân nhảy 
lên truớc , tôi còn đang luỡng lự ngần ngừ, vì không biết họ đi đâu và đi làm cái gì, 
họ không nói gì cả , chỉ rủ lên tàu để đi thê thôi. Long đã ở ưên tàu rồi nên thúc hối 
tôi lên tàu . Khi tàu mở dây cột tàu sắp chạy và vì sự thúc hối của Long nên tôi cũng 
nhảy lên theo , còn Nghĩa thì không đi. 

Tàu chạy ra ngoài, nghe họ kể về những chuyện đi bắt ghe tàu vuựt biên . Họ đã bắt 
rất nhiều ghe tàu vuựt biên và lên giọng rất là sắt máu . Nguyền rủa những nguời vuựt 
biên là bọn phản quốc , chạy ra nuớc ngoài, bám chân đế quốc để ăn bơ thừa sữa cặn 
... Tôi thầm nghĩ đến những chiếc ghe tàu vuợt biên nếu bị chiếc tàu tuần này bắt, 
thì coi như là thân tàn ma dại. Có những chuyên ghe tàu vuợt biên bị Công An vc xả 
súng tàn sát mặc dầu họ biết đa số là đàn bà con trẻ . 

Họ dẫn chúng tôi xuống hầm tàu đê quảng cáo mấy món hàng mà chúng tôi hứa sẽ 
mua . Tàu chạy một lúc rồi cặp bến vô đậu trong căn cứ hải quân của chúng , rồi bảo 
chúng tôi lên bờ . Tôi cứ tuởng là tàu trở lại bến cũ cho minh lên , ai dè lại vô căn cứ 
vc nên cũng hơi ngại ngại. Hai đứa tôi đi ra cổng và đi theo con đuờng lộ đá dẫn vô 
bờ . Căn cứ này nằm xa bờ chừng vài chục thuớc , có con đuờng lộ đá làm bằng 
những tảng đá núi mà xe loại lớn có thể chạy đuỢc . 

Vô tới bờ đi bộ nguỢc trở về hải cảng , dọc theo bờ biển thấy có một xóm chài, có 
một số tàu đánh cá , hai đứa tôi vô hỏi thăm . Lên một chiếc tàu thì gặp một nguời có 
mang một khẩu súng AK47 , lỡ rồi nên tôi làm bộ hỏi để mua cá . Anh này nguời 
Miên gốc Việt nên nói được tiếng Việt. Anh ta ngó tới ngó lui rồi hỏi tụi tôi có muốn 
vuợt biên không . Chắc có lẽ họ thấy bộ dạng mình vô đây là định tìm đuờng vuợt 
biên nên mới hỏi thẳng như vậy . Thấy anh ta có súng thì hơi sợ , nhưng trong bụng 
thì muốn tìm cơ hội để đi, nên tôi cũng trả lời lưng chừng là bây giờ mà tính chuyện 
vuợt biên đâu phải dễ , tụi tôi ở đoàn xe vận tải đang đi công tác ở hải cảng . Ông ta 
tiếp thêm là nếu muốn vuợt biên thì ba ngày nữa trở lại đây rồi họ sẽ đưa ra hải đảo , 
ở đó họ sẽ chuyên qua tàu đánh cá Thái Lan , mỗi nguời hai lượng vàng , ba ngày nữa 
tàu sẽ ra khơi, nếu muốn đi thì lại đây . Nói xong ông ta cho một con cá to và hối tụi 
tôi đi ngay , vì ở đây lâu không tiện dễ bị nghi ngờ . 

Tôi và Long trở về hải cảng , trên đuờng đi thỉnh thoảng gặp các toán tuần tiểu của 
Công An Biên Phòng , họ đi tuần tra dọc theo bờ biển . Chúng tôi giả vờ mò cua bắt 
cá trong các hóc kẻ đá , khi họ đi qua khỏi rồi thì tiếp tục đi. Đi bộ một đoạn đường 
khá xa chừng vài cây sô . Khi vê đến chỗ đậu xe thì thấy có gánh bán cơm , tôi đổi 
cho họ con cá đê lấy hai dĩa cơm . Sau khi ăn xong , tôi bàn với Long và Nghĩa là tối 
nay phải vô ngủ ở trong hải cảng , vì sáng sớm đoàn xe sẽ chạy trở về Nam Vang , 



khi đó thì mình không còn có chỗ ẩn thân ở bên ngoài đuỢc . Long và Nghĩa thì có ý 
định trở lại Nam Vang , rồi trở vê Việt Nam kiếm thêm tiên , vàng rồi trở qua đây , để 
đi theo mấy ghe tàu đánh cá . Riêng tôi thì tôi quyết tâm ở lại, kiếm chỗ ẩn náu 
quanh đây , may ra có dịp tìm đường đi, chớ quay trở lại Việt Nam thì không thể 
đuỢc . Tôi quyết tâm là sẽ đi tới mãi chớ không quay lui. Riêng Long và Nghĩa đều 
là Lơ Xe nên chuyện đi hay trở vê đêu không có gì là nguy hiểm cả . Sau khi bàn tính 
một lúc thì Long và Nghĩa đồng ý ở lại vì thấy tôi quá quyết tâm . Chúng tôi mua ba 
ỗ bánh mì và lấy theo một bình nuớc rồi vô trong hải cảng ngay , truớc khi ười tối. 

Tôi đã để ý từ truớc thấy có mấy goong xe lửa bỏ không ở một xó góc không có 
nguời lui tới. Vì vậy chúng tôi đợi đến khi trời tối, kín đáo lẻn vô trong toa xe đó và 
trốn luôn trong đó . Ngồi trong goong xe nhìn qua khe ván thấy đồn Công An canh 
gác ở cổng cũng không xa lắm , vì vậy chúng tôi phải giữ gìn thật hết sức im lặng , đề 
phòng thật kỹ luỡng . Trong những lúc nguy hiểm tôi thuờng cảnh giác thức suốt đêm 
, quan sát nghe ngóng mọi động tịnh bên ngoài. Sợ khi ngủ hết, lỡ mà có nguời nào 
ngủ mớ la hoảng hay phát ra tiếng ngáy thì nguy hiểm lắm . 

Khi trời sáng hẳn , tiếng đoàn xe rời hải cảng để trở vê Nam Vang . Lúc bấy giờ bên 
ngoài không còn nguời lui tới, không còn thấy bóng dáng tài xê hay Lơ Xe nữa , vì 
vậy chúng tôi phải ẩn mình cho thật kỹ . Chúng tôi nằm im trong toa xe lửa đó , buổi 
trưa trời nóng như thiêu , chúng tôi cởi trần , nhờ khe ván hở nên cũng không đến đỗi 
nào . Tôi chỉ sợ nếu có nguời muốn sử dụng goong xe này , họ đến kéo đi thì rất là 
nguy, chúng tôi sẽ bị phát giác ngay . 

Cho đến chiều thì may quá có một đoàn xe khác xuống cùng vào đậu ở phía cổng như 
truớc . Tôi mừng quá vì lại có dịp ra ngoài trà trộn với đám tài xê Lơ Xe mà không ai 
để ý . Và cũng vào khoảng 4,5 giờ chiều hôm đó , bỗng đâu xuất hiện một chấm đen 
từ ngoài biển khơi đang tiến dần vô bờ, càng lúc càng lớn dần và sau cùng hiện rõ ra 
một chiếc tàu đang huớng vô hải cảng , rồi từ từ cặp vào bến đá . Một chiếc thương 
thuyền quá lớn mang tên Pep Star , đặc biệt là lá cờ trên tàu không phải là cờ đỏ búa 
liêm , chắc chắn không phải là tàu Cộng Sản . Hơn nữa chữ Pep Star có vẻ là tiếng 
Anh hơn là tiếng Nga . 

Sau khi tàu cặp bến xong xuôi, thấy có nhiều nguời đi lại gần chiếc tàu , khi đó tài xế 
và Lơ Xe ra vô tấp nập . Trời đã tối chúng tôi chui ra khỏi chỗ ữốn và tìm cách lại 
gần chiếc tàu . Lúc đó có nhiêu công nhân nguời Miên đang lên tàu , tôi liền hỏi 
nguời thuỷ thủ trên tàu họ cho biết là tàu của nuớc Đan Mạch , mà Đan Mạch là một 
nuớc ở Âu Châu , nên tôi yên trí chắc chắn không phải là một nuớc Cộng Sản , tôi 
mừng quá vì có thể xin Tỵ Nạn đuỢc . 

Trong bóng tối chúng tôi ngồi ở xa xa nhìn lên chiếc tàu thấy công nhân nguời Miên 
lên xuống theo chiếc cầu sắt cặp sát bên hông tàu . Ở trên tàu ngay chỗ đầu cầu lên 
xuống có hai tên Công An đang đứng canh gác kiểm soát mọi nguời lên xuống rất là 
kỹ lưỡng . Tôi tập trung quan sát mọi hoạt động trên tàu để tìm cách lẻn trốn lên tàu , 
nhưng rất là khó khăn vì hai tên Công An đang canh gác quá kỹ . Nếu lở lên tàu mà 



chúng bát tại trận thì hết đường chối cãi chỉ có nước vô tù , mà riêng tôi thêm tội trốn 
trại nữa thì chắc chúng sẽ không tha . 


Kê từ khi chui ra khỏi hàng rào ở trại tù Tống Lê Chân cho đến bây giờ là tôi đã vuợt 
đuỢc một quảng đuờng khá xa , đã ra khỏi nuớc và ra đến biên và con đuờng duy nhất 
là phải lên cho bằng đuỢc chiếc tàu này . Nhìn lên trên tàu mà thèm thuồng uớc gì 
mình đuỢc trốn vô nằm trong chiếc thuyên cấp cứu đang treo lủng lẵng đong đưa trên 
đó thì quá kín đáo . Tôi cứ nhìn hoài, tàu này chở những chiếc xe truck , chỉ có phần 
đầu máy với cái suờn phía sau . Đây là những chiếc xe viện trợ nhân đạo của Liên 
Hiệp Quốc . Cần trục trên tàu đang hoạt động liên tục đang bốc hàng xuống , mỗi lần 
một chiếc xe , cho nên rất là nhanh . Theo tôi nghĩ thì ứong đêm nay sẽ bốc hàng 
xong và ngày mai tàu sẽ đi, mà tàu của các nuớc Âu Châu thì hiếm khi vào hải cảng 
của nuớc Cộng Sản này . 

Trời tối dần mà Long và Nghĩa thì cứ hối thúc hoài, định leo đại theo dây cột tàu mà 
ra tàu . Nhưng đèn pha chiếu sáng khắp tứ phía thì làm sao mà leo ra đuỢc , mà làm 
sao thoát hết đuỢc ba đứa . Rồi Long lại tính đuờng nhảy xuống nuớc bơi qua bên kia 
thành tàu rồi tìm cách leo lên tàu . Tàu thì cao sừng sững đâu có dễ gì leo lên được , 
mà chung quanh đèn chiếu sáng choang , vừa nhảy xuống nuớc là bị bắn liền chứ 
đừng nói gì tới bơi ra tàu . 

Tôi cứ chờ đợi dịp thuận tiện , mắt tôi cứ dán sát vào hai tên Công An đang đứng gác 
trên tàu , một tên mang súng AK47 , còn một tên mang K54 có lẽ là cán bộ . Quan sát 
theo dõi họ thật kỹ đê mong tìm một chút sơ hở , nhưng mỗi lần có ai lên tàu là nó 
chận lại xét hỏi rất kỹ càng . Với lại mình không biết tiếng Miên , không giống nguời 
Miên , nên khó qua mặt đuỢc nó . 

Bỗng dưng trời xui đất khiến hai tên Công An này đồng lúc rời bỏ vị trí buớc vô 
trong cabin tàu . Tôi vụt chạy lên tàu tức khắc kéo theo Long và Nghĩa . Khi lên đuỢc 
trên tàu chúng tôi chạy băng qua bên kia thành tàu và tìm chỗ ẩn trốn , thì khi đó hai 
tên Công An lại trở ra canh gác như cũ , nhưng chúng chỉ nhìn vê phía cầu thang lên 
xuống , chứ không để ý gì về phía chúng tôi. Tôi nhìn quanh quất không thấy có chỗ 
nào để ẩn thân , không thể chui vô đống dây luột hay đống cây gỗ bên cạnh đó , vì 
dấu đầu lòi đuôi không thể che dấu hết ba nguời. Nhìn xuống hầm tàu thì thấy nhân 
công Miên đang làm ở duới đó và không thể lẫn quẫn ở đây lâu đuỢc vì thuỷ thủ hay 
công nhân Miên bất chợt họ thấy họ sẽ nghi. 

Ở trên tàu có hai cần trục một cần trục ở phía bên kia đang hoạt động liên tục , còn 
một cần trục phía gần bên tôi thì không hoạt động . Ở phía trên là phòng điều khiển 
bằng kiến , ở bên duới là phòng máy , có một lỗ tròn vừa nguời chun vô , tôi liên thử 
chui vô rồi kéo Long và Nghĩa vô theo . Tôi cố ép sát nguời vô trong để vừa đủ chỗ 
cho ba đứa ẩn mình . Lần lãn tôi dọn dẹp các lon dầu , đồ đạt dụng cụ để chui sâu vào 
trong . Nếu có ai bất chợt đi ngang qua thì sẽ không thấy chúng tôi đuỢc , nhưng nếu 
ló đầu vô trong thì sẽ thấy ngay . Hơi yên tâm một chút, lúc đó chắc cũng vào 
khoảng 11, 12 giờ đêm . 



Cần trục bên kia vẫn còn đang tiếp tục hoạt động , độ một giờ sau thì chấm dứt. Sau 
đó công nhân lần luợt rời khỏi tàu , duy chỉ còn hai tên Công An vẫn đi tới đi lui canh 
gác bên kia thành tàu . Sau đó nắp hầm tàu đuỢc đóng lại, nắp hầm tàu làm bằng 
những lá sách bằng sắt nó chạy từ trong ra ngoài nghe rền vang . Sau khi nắp hầm tàu 
đậy xong , bây giờ chúng tôi có thể chui vô sâu thêm nằm truờn mình trên nóc hầm 
tàu và mọi sự trở lại vắng lặng hoàn toàn . 

Tôi suy nghĩ, truớc khi tàu rời bến chắc chắn Công An Biên Phòng và quan thuế sẽ 
kiểm soát rất kỹ , cho nên tôi phải tìm chỗ trốn khác kín đáo hơn , chớ không thể trốn 
ở đây đuỢc . Lúc còn ở duới nhìn kỹ mọi hoạt động trên tàu , tôi thấy thỉnh thoảng có 
thuỷ thủ lên xuống ở phía truớc mủi tàu , như vậy phải có cầu thang lên xuống ở mũi 
tàu . 

Đợi đêm thật khuya vắng lặng , tôi dặn dò Long và Nghĩa từng nguời một lần luợt 
chui ra và phải chờ khi nào Công An quay lưng lại thì mới cho chui ra . Bò theo thành 
tàu , bò ra phía truớc mũi tàu để tìm cầu thang đi xuống hầm tàu . Trên tàu rất trống 
trải mà đèn thì sáng choang , do đó phải bò thật thấp để không thấy lộ hình lên trên 
nên trời. Sau cùng tôi đợi khi tên Công An vừa xây lưng lại là tôi chui ra sau cùng , 
bò dọc núp duới thành tàu đến gần mủi tàu thì thấy có một cửa nhỏ , tôi mở chốt cửa 
rồi chui vào trong , có một cầu thang bằng sắt hình khu ốc , tôi lần theo xuống . 

Xuống đến hầm tàu thì tôi thấy Long và Nghĩa nằm dài ở đó . Đây là khoang tàu nơi 
chứa hàng , sau khi hàng bốc đi rồi thì trống trơn không có chỗ nào để ẩn thân , mấy 
cây cột bằng sắt cũng không lớn đủ để che thân . Tôi thấy trốn ở đây không đuỢc vì 
sẽ bị lộ ngay . Tôi lần theo cầu thang khu ốc để đi xuống nữa , thì khi xuống duới đáy 
hầm tàu , tôi thấy có một đống cây gỗ ở ngay mũi tàu , tôi mừng quá vì tìm đuỢc chỗ 
trốn tốt. Tôi sắp lại đống cây gỗ để chừa ra một lỗ trống , đủ chỗ để cho ba đứa chui 
vào , xong rồi kéo thanh gỗ đậy lại, trông giống như cũ , không có dấu vết gì khả 
nghi. Lúc đó chắc khoảng 3,4 giờ sáng , tôi nằm im trong đó , không dám ngủ và 
dặn kỹ Long và Nghĩa phải giữ thật im lặng , không được thở mạnh hay ho hen . 

Độ khoảng 6 giờ sáng , tôi nghe tiếng lộp cộp đi xuống cầu thang , họ quét đèn lên 
trên đống cây , nhưng không thấy gì khả nghi, họ bỏ đi trở lên . Một lúc sau nữa tôi 
nghe tiếng còi tàu hụ lên 3 tiếng , tôi mừng quá vì tàu hụ 3 tiếng là tàu ra cửa biển . 
Một hồi sau tôi nghe tiếng sóng nước rào rào ở mủi tàu , tôi chợt biết là tàu đã chạy . 
Vì đang ở mủi tàu nên tôi không nghe tiếng máy tàu , mà chỉ nghe tiếng sóng nước 
đập vào thân tàu nghe rào rào và càng lúc càng mạnh . Đến một hồi nữa nghe ầm ầm , 
tôi biết là tàu đang chạy nhanh , đang rẽ sóng ra khơi. Một hồi sau chúng tôi chui ra 
khỏi đống cây gỗ . 

Tôi định chờ một ngày một đêm rồi mới lên trình diện vì sợ nếu còn trong hải phận 
Kampuchia hay Việt Nam , thì họ có thể kêu tàu tuần đến bắt chúng tôi. Nhưng đến 
chiều thì Long bị ói mửa vì say sóng , càng lúc càng nặng , mặc dù ưong bụng không 
còn thức ăn , chỉ ói ra nuớc , ói ra mật xanh . Sau cùng Long năn nỉ tôi phải lên trình 



diện , nếu không sẽ chết. Lúc đó tôi nghĩ là tàu đã chạy đuỢc khoảng 8,9 tiếng đồng 
hồ , chưa được xa lắm , chắc là còn trong hải phận Việt Nam , nhưng vì Long năn nỉ 
quá , nên sau cùng tôi đành phải lên ưình diện . 

Một mình tôi lên truớc , theo cầu thang khu ốc để lên và khi vừa chui ra khỏi cửa ở 
mủi tàu nhìn lên phía phòng lái bằng kính , tôi thấy nguời hoa tiêu đang nhìn xuống 
phía chỗ tôi, chỗ mũi tàu . Tôi tức tốc tìm cách đi thật nhanh lên đó ngay , vì sợ họ 
kêu tàu tuần đến bắt. Tôi đi thật nhanh , leo lên cầu thang lên tầng trên cùng và đi 
thẳng vô phòng lái. 

Thấy tôi vừa buớc vô phòng Hoa Tiêu , ông ta nỗi giận dậm chân đùng đùng , bấm 
còi báo động . Ông hỏi tôi là ai, làm gì vô đây . Tôi liền trả lời tôi là Sĩ Quan Việt 
Nam trốn từ trại tù ở Việt Nam sang Kampuchia và ưốn xuống tàu hồi đêm qua , tôi 
xin được tỵ nạn . Nhờ tôi nói bằng tiếng Anh , mặc dù không được trôi chảy , nhưng 
cũng hiểu đuực phần nào . Lúc đó quần áo mặt mày tôi lem luốt dính đầy dâu nhớt, 
mạt cưa trông không giống ai. Tôi nói tiếp tên họ số quân của tôi và tôi đã học khoá 
Bộ Binh Cao Cấp tại truờng Fort Benning , tiểu bang Georgia , Hoa Kỳ và xin ông 
vui lòng liên lạc với toà Đại Sứ Mỹ nào gần đây thì sẽ xác đinh đuỢc lý lịch của tôi. 
Tôi xin ông một điều là nếu ông không nhận cho tôi tỵ nạn , thì xin ông bỏ tôi xuống 
biển , chớ đừng gọi tàu tuần đến bắt tôi, vì họ sẽ giết tôi. 

Sau khi nghe tôi trình bày sự việc , tình hình bát đầu lắng dịu , tôi liền nói thêm là 
hiện còn có hai nguời nữa còn đang trốn duới hầm tàu . Ông ta lại nỗi giận lên , kêu 
nguời đi xuống dẫn Long và Nghĩa lên . Long và Nghĩa đuỢc dẫn lên ngồi trong góc , 
trông rất thãm não , mặt mày xanh xao , quần áo lem luốc bẩn thỉu . Xong rồi ông 
Thuyền Truởng gọi báo về công ty, một lúc sau thì công ty chấp nhận cho chúng tôi 
Ttỵ nạn . Tôi mừng quá đỗi, coi như được sống lại và tôi có hỏi ông là hiện giờ tàu 
đang ở đâu , có còn trong hải phận Việt Nam không , thì ông chỉ cho tôi thấy một hòn 
đảo trông mờ mờ từ xa đó là đảo Thổ Chu của Việt Nam và ông cũng nói thêm rằng 
là kể từ bây giờ không ai có quyền lên tàu này để bắt chúng tôi lại, vì đây là tàu của 
Đan Mạch là đất nuớc Đan Mạch . 

Một sô thuỷ thủ đứng chung quanh , nghe thấy , dần dần họ có cảm tình với chúng tôi 
, họ đưa cho quần áo giày dép rồi dẫn chúng tôi đi tắm . Cho chúng tôi vô ở trong 
một căn phòng , đây là phòng của một ông Kỹ Sư đã đi phép . Trên giường nệm có 2 
tấm nệm tôi lấy một tấm đặt xuống sàn nằm ngã lưng xuống một cách thoải mái tuyệt 
trần . Một lúc sau chúng tôi được dẫn đi ăn , một bửa ăn thật tuyệt diệu trong đời, 
trong đó có cơm chiên dương châu và mấy khúc cá thu hấp rất thơm ngon chưa từng 
có . Đây là một bửa ăn tuyệt diệu nhất, tự do nhất, thoải mái nhất, mà tôi cảm thấy 
như đuỢc sống lại sau bao nhiêu ngày trốn tránh lang thang vất vả căng thẳng tột 
cùng , có đôi khi gần nhu tuyệt vọng . 

Sau khi ăn xong bửa cơm tuyệt diệu đó , chúng tôi đuỢc dẫn đi thăm viếng tàu . 

Truớc hết đến phòng ông Thuyền Truởng , ông rót ruỢu uống mừng cho chúng tôi đã 
thoát nạn Cộng Sản và chụp hĩnh lưu niệm . Sau đó đi tiếp qua các phòng và được 



biết trên chiếc tàu này có nhiêu nguời thuộc quốc tịch khác nhau như Hoà Lan , Đan 
Mạch , Ba Tây, Phi Luật Tân ... Các thuỷ thủ trên tàu cho chúng tôi xem hĩnh ảnh 
gia đình của họ và chuyện trò rất là thân mật, thật là hết sức lịch sự và đầy tình nhân 
ái. Nghĩa có mang theo một sô tiên Việt Nam không còn xài được nữa , nên mới đưa 
cho các thuỷ thủ . Họ rất tốt bụng đã cho lại chúng tôi mỗi nguời 20 us dollars và 
chọn cho chúng tôi mỗi đứa một bộ đồ vừa vặn đẹp đẽ đê mặc khi lên bờ . 

Chúng tôi được cho lên phòng hoa tiêu đê ngắm nhìn hoàng hôn trong buổi chiều 
tàn , nhìn mặt trời lặn ữong cảnh nuớc ười bao la , thật là tuyệt đẹp , mà tuởng chừng 
như trên chốn bồng lai tiên cảnh nào vậy , trong khi con tàu đang luớt sóng thật êm 
đêm . Đây là một chiếc thương thuyên rất lớn nên chạy thật là êm ái, khác xa với 
cảnh tuỢng của những chiếc ghe vuợt biên bé nhỏ , chở đầy nguời, bập bềnh trên 
biển cả mênh mông , sóng gió hãi hùng , và còn phải lo sợ bị hải tặc hảm hiếp , cuớp 
của giết nguời thật là ghê rỢn . 

Buổi tối hôm sau tàu tiến vô một hải cảng với muôn ngàn ánh đèn rực rỡ , trong một 
vùng vịnh bao la , với vô số thương thuyền tàu bè đủ loại, trông thật hùng vĩ huy 
hoàng tráng lệ . Đó là hải cảng Singapore . Theo thủ tục của Luật Di Trú thì chúng tôi 
phải vô trong phòng và Thuyền Truởng sẽ khoá cửa lại, để giử chúng tôi trong đó . 
Tuy nhiên nếu có cần gì thì cứ gọi, thỉnh thoảng có nguời đến thăm chừng , thật là 
hết sức lịch sự tử tế và chu đáo vô cùng . 

Chừng vài tiếng đồng hồ sau thì có hai nhân viên của sở di trú Singapore đi xuồng 
máy ra lên tàu và mở khoá cửa phòng , thẫm vấn chúng tôi và làm thủ tục giấy tờ, 
xong rồi họ đi ngay . Sau đó thì có một phái đoàn của Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp 
Quốc , UNHCR , xuống phỏng vấn và làm thủ tục . Tôi trình bày bằng tiếng Anh , 
nhưng bất ngờ nguời đó trả lời bằng tiếng Việt và bảo tôi cứ nói bằng tiếng Việt Nam 
đuỢc rồi. Tôi mừng quá vì đuỢc gặp nguời đồng hương , sau này tôi đuỢc biết đó là 
cô Bích làm việc trong văn phòng Cao Uỷ Tỵ Nạn ở Singapore . Khi làm thủ tục giấy 
tờ , và trong nguyện vọng xin đi định cư nuớc nào , thì tôi xin đuỢc đi Mỹ, vì hiện tôi 
có một đứa em đang ở Mỹ , và tôi cũng đã từng du học ở Mỹ , nên nghĩ rằng sẽ đuỢc 
cứu xét dễ dàng hơn . Chúng tôi ngủ thêm một đêm trên tàu và sáng hôm sau thì có 
nguời của Cao Uỷ Tỵ Nạn ra đón 3 đứa tôi lên bờ , tôi còn nhớ đó là cô Robin , nguời 
nuớc New Zealand . 

Sau một thời gian 22 ngày đêm vuợt thoát từ trại tù Tống Lê Chân , nay tôi được đặt 
chân lên một đất nuớc tự do là nuớc Singapore vào ngày 27/06/1980 . Chúng tôi đuỢc 
đưa vê tạm trú ở khách sạn YMCA. Ở đây hiện có chừng muời nguời Việt Nam Tỵ 
Nạn cũng mới đến chừng vài ngày truớc và họ giao nhiệm vụ cho tôi làm thông dịch 
viên . Điêu đầu tiên là tôi ra Bưu điện đê đánh điện tín vê Việt Nam cho gia đình tôi 
biết tin . Vì có tiên 20 dollars nên tôi gọi taxi ra Bưu Điện và gởi điện tín vê cho vợ 
tôi với nội dung nhu sau : Đã giải phẩu xong bình an , đó là câu mật hiệu đê cho vợ 
tôi biết là tôi đã thoát nạn và đã đến nơi an toàn . Điện tín này đã đến nhà tôi vào 
ngày 30/06/1980 . Vợ tôi hết sức vui mừng khi nhận đuỢc điện tín này, phân vân 
không biết Singapore là nước nào ở đâu . Vợ tôi liên đi xuống Mỹ Tho đê báo tin 



mừng và vô Trung Lương , nơi đất hương quả mồ mã tổ tiên để cúng tạ . 


Chúng tôi ở khách sạn YMCA vài ba ngày đê làm thủ tục . Buổi chiều rỗi rảnh chúng 
tôi dắt nhau ra chợ Tàu . Đi bộ chừng 15 phút là đến , một dãy kios quán ăn rất là 
đông vui và ngon miệng . Long biết nói tiếng Tàu nên rất dễ giao tiếp . Ở Singapore 
80 % là người Hoa , còn lại là nguời Ân và người Mã Lai. 

Sau đó chúng tôi đuỢc đưa vào Trại Tỵ Nạn Sambewang , còn gọi là trại Hawkins . 
Khi vừa buớc vô văn phòng Trại Tỵ Nạn , tôi chợt thấy lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thật 
lớn treo trên tường mà lòng hân hoan vui mừng quá độ . Tôi và nhóm nguời mới tới 
đêu vui mừng sung suớng đến rơi nuớc mắt, đuỢc hôn lên Lá Cờ Quốc Gia Dân Tộc 
và biết chắc rằng mình đã thật sự thoát khỏi ngục tù Cộng Sản và đã đến đuỢc bến bờ 
Tự Do . 

Chúng tôi đuỢc lãnh tiền trợ cấp mỗi nguời 2,50 đồng một ngày , 1 đồng Singapore 
lúc đó trị giá vào khoảng 0,8 dollar Mỹ . Ngoài ra còn đuỢc phát mỗi nguời 1 chiếc 
chiếu , và cứ 6 nguời thì đuỢc phát 1 cái lò nấu ăn . Đây là 1 trại lính với nhiều toà 
nhà có 2 tầng khang ữang , trại viên trải chiếu trên sàn gạch rất mát mẻ sạch sẽ , 
không có ruồi muỗi. Phía ngoài là sân cỏ , đuỢc giử gìn chăm sóc cắt xén rất đẹp như 
1 tấm thảm xanh . 

Cuộc sống ở trại Tỵ Nạn này rất là thoải mái, có khu chợ nhỏ ngay trong trại, đa sô 
là nguời Ân Độ , bán đủ loại thực phẩm , rau cải, trái cây , đặc biệt là trái sầu riêng ở 
đây có rất nhiêu . Ở ngoài vòng rào và cách trại chừng vài trăm thuớc , có 1 con rạch 
rất lớn , có nhiều cá , nhứt là Cá Rô Phi. Có nguời chui rào ra , luới đuỢc rất nhiêu cá 
, đem về bán chui qua các nhà . 

Những nguời đuỢc đưa về trại này thuờng là chỉ đuỢc tạm trú ở đây khoảng 3 tháng , 
đê làm thủ tục đi định cư, hoặc là những nguời từ trại đảo Galang đưa đến chờ máy 
bay để đi định cư . Hàng ngày công việc của trại là theo dỏi tin tức phát thanh trên loa 
, để biết khi nào đuỢc gặp phái đoàn để đuỢc phỏng vấn và khám sức khoẻ . 

Khi mới đến trại khai hồ sơ lý lịch , vì tôi đã từng du học bên Mỹ nên được Ban Chỉ 
Huy Trại giao nhiệm vụ làm Thông Dịch Viên . Công việc thường ngày của tôi là 
giúp thông dịch nếu có phái đoàn vô trại. Còn không thì phải đưa người đi ra các toà 
Đại Sứ Anh , Mỹ , úc ... Hoặc đưa người đi bệnh viện , đê khám sức khoẻ đê đi định 
cư . Ở trong trại cũng có bệnh xá để điêu trị các bệnh nhẹ thông thường như ho , đau 
bụng , nhức đầu , nóng lạnh ... Lúc đó có BS Rạng trách nhiệm bệnh xá , ông cũng là 
người Tỵ Nạn và ưước kia ông từng là Bác Sĩ của Bệnh Viện 3 Dã Chiến ở Phú Lợi 
Bình Dương . 

Ở trong ữại tôi thấy có nhiều hoàn cảnh rất là thương tâm . Có nhiêu nguời mất vợ 
mất con mất cha mất chồng trên đường vượt biển . Như có 1 ông bác sĩ, tôi nhớ 
mang máng tên là Phùng , BS Phùng , ông bị khủng hoảng tinh thần gần như điên 
loạn , vì cả gia đinh vợ con đêu bị chết. Tôi thấy ông cứ đi lang thang nói nhảm suốt 



cả ngày . Vì ông mắc bệnh tâm thần như vậy nên không được phái đoàn nào phỏng 
vấn , rồi không biết sau này ra sao . 


Sau khi đến trại đuỢc 1 tuần , tôi liền gởi gói quà nhỏ đầu tiên về cho gia đình , trong 
đó có vài thước vải đen , chai dầu xanh và kẹo bánh . Ba tháng sau vào tháng 10/1980 
thì tôi được đi định cư qua Mỹ . Long và Nghĩa thì được định cư ở Đan Mạch . 

Với lòng tri ơn sâu xa , tôi xin ghi lòng tạc dạ công ơn cứu tử của Thuyên Trưởng và 
toàn thể thuỷ thủ đoàn trên chiếc thương thuyền Pep Star , thuộc công ty hàng hải của 
nước Đan Mạch , đã cứu vớt tôi và giúp cho tôi thoát khỏi ngục tù Cộng Sản và cho 
tôi đến được bến bờ tự do . Đây quả là 1 công ơn quá lớn lao mà suốt đời tôi không 
bao giờ quên đuỢc . 

Tôi cũng không bao giờ quên nghĩa cử cao đẹp , đầy lòng nhân đạo của Cơ quan Tỵ 
nạn Liên Hiệp Quốc UN/HCR và dân tộc các nuớc ưên thê giới, đã mở rộng vòng 
tay cứu vớt, trợ giúp và cưu mang chúng tôi, những người Tỵ Nạn trốn chạy khỏi 
chế độ Cộng Sản bạo tàn phi nhân bản . 

Sau khi đến Hoa Kỳ được 1 năm thì tôi đuỢc vào quy chê thường trú , 5 năm thì đuỢc 
vào quốc tịch . Ngay khi đến Hoa Kỳ , tôi lo ngay việc nạp đơn xin bảo lãnh gia đình 
qua chương ưình ODP và 9 năm sau thì vợ tôi và 3 đứa con đã đến được Hoa Kỳ . 

Sau hơn 14 năm xa cách kể từ ngày 30/04/1975 , ngày miền Nam rơi vào tay Cộng 
Sản , nay gia đinh tôi đuỢc đoàn tụ lại như xưa , đã thoát khỏi gông cùm Cộng Sản và 
được sống trên quê hương mới đầy lòng nhân ái bao dung . 

Đây quả như là một phép lạ do ơn Trên ban phuớc cho. 

Nguyễn Ngọc Thạch 

( Khoá 20 Vo Bị Đà Lạt) 



